!\III.JI \{IL9MJIL 


_ LỢITHẺ - 
VÀ THĂCH THÚC 
CA GÔNGTRC 


TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH 
TẠI VIỆTNAM 


«+ TS. HỒ MẠNH TÙNG", ThS. NGUYỄN TÔ VIỆT HÀ** 
*Viện Triết học, Viện HL KHXH Việt Nam 

+: Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành, ĐH Phenikaa 

_ **Công tụ TNHH Toàn Việt 


ủL r Lhnn nD| 


Tang Fan 
h sh , BẾP 


Truyền thông chính sách là đặc biệt quan trọng 
trong thời đại thông tin bùng nổ cả về lượng, tốc độ, 
tính lan truyền theo mạng lưới. Dưới tác động của 
chủ nghĩa tân tự do và cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, 
công tác truyền thông chính sách trên thế giới đã gây ra 
không ít khó khăn cho các Chính phủ trong việc đạt 
được những đồng thuận để thông qua và 
thực hiện các chính sách dòi hơi. 


Số 1+2, thứng 1/2024 


131 


TRUYỀN THÔNG TRI THỨC 


ông tác truyền thông chính sách đặc biệt 

quan trọng trong thời đại thông tin bùng 

nỗ cả về lượng, tốc độ, tính lan truyền 

theo mạng lưới (volume - veloclty - 
virality) hiện nay [3-7]. Để công tác truyền thông 
chính sách ngày càng hiệu quả, người làm chính 
sách cần nhận định rõ các khái niệm lõi và vai 
trò của các bên liên quan trong quá trình chuyển 
tải thông tin và chính sách đến với công chúng. 
Thuật ngữ “truyền thông chính sách” (hay là 
“bolicy communications”) không chỉ đơn thuần 
là việc trao đồi thông tin mà còn chỉ việc phô cập 
chính sách rộng hơn ở cấp hệ thống và thông qua 
các phương tiện truyền thông. Có thê hiểu thuật 
ngữ này bao quát hơn các khái niệm tương đồng 
như “media policy” (chính sách phương tiện 
truyền thông), “information policy” (chính sách 
thông tin), hay “telecommunicatlons policy” 
(chính sách viễn thông) [§, 9]. Trong đó, “media 
policy” tập trung vào cơ chế sản xuất và phân 
phối nội dung của các cơ quan và công ty truyền 
thông, các vấn đề thuộc về cơ cấu và nội dung 
hành vi trên các kênh truyền thông và tầm ảnh 
hưởng của các nội dung đó lên đến công chúng. 
Hẹp hơn nữa là thuật ngữ “information policy” 
vì đây chỉ là một phần nhỏ của truyền thông 
chính sách, chú trọng vào khía cạnh dòng chảy 
và luồng xử lý thông tin, bao gồm các vấn đề kỹ 
thuật như lưu trữ, tiếp cận, phân phối thông tin, 
quyên riêng tư hay quản lý bản quyền kỹ thuật 
số. Tương tự, “teleeommunications policy” mới 
chỉ xuất hiện từ thế kỷ 20 khi ngành viễn thông 
và phát thanh truyền hình bắt đầu phát triển và là 
khái niệm hẹp chỉ các chính sách liên quan đến 
các dịch vụ viễn thông. 

Nói cách khác, khi bàn về công tác fruyễn thông 
chỉnh sách tại Việt Nam cần hiểu theo nghĩa bao 
quát với nội hàm bao gồm tất cả các công việc 
trên, từ chính sách về phương tiện truyền thông, 
cơ chế xý lý thông tin, đến chính sách viễn thông. 
Bài viết sẽ đi vào phân tích một vải xu hướng 


về truyền thông chính sách trên trường quốc tế, 
đặc biệt là ảnh hưởng của chú nghĩa tân tự do 
(neoliberalism) và Cách mạng công nghệ 4.0. 
Qua đó, tạo ra sự tương phản để đưa ra những 
nhận định về thế mạnh và những điểm cần khắc 
phục trong công tác truyền thông chính sách tại 
Việt Nam hiện nay. 


Ảnh hưởng của chủ nghĩa tân tự do lên 
truyền: thông chính sách: Kinh nghiệm 
quốc tế 

Tranh luận liên quan tới chủ đề truyền thông 
chính sách xuyên suốt ba thế kỷ qua chủ yếu 
xoáy vào vai trò của nhà nước và thị trường trong 
xã hội. Điều gì nên do nhà nước và công chúng 
quyết định và điều gì nên do thị trường quyết 
định? Mức độ chia sẻ quyền ra quyết định giữa 
nhà nước và thị trường khác nhau theo quốc gia, 
nhưng đã có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa 
các Chính phủ ở hầu hết các nước phương Tây 
rằng thị trường nên đóng vai trò lớn hơn, từ đó 
chuyền trách nhiệm từ nhà nước sang thành trách 
nhiệm của thị trường, dẫn tới sự chuyền đổi khu 
vực công trên quy mô lớn [10, 11]. Một lý giải 
cho sự dịch chuyên này nằm ở sự trỗi dậy của 
triết học chủ nghĩa tân tự do vào nửa sau của thế 
ký 20. Đây là thời điểm các thiết chế tài chính 
và kinh tế của xã hội hậu công nghiệp hóa phát 
triển mạnh mẽ, thời điểm vai trò của thị trường 
được đề cao trong quản trị và tăng trưởng kinh 
tế, đặc biệt trong nên kinh tế dịch vụ và xã hội 
định hướng bởi thông tin (inƒformation-oriented 
SOCiefV). 

Hoạt động truyền thông chính sách ở các 
nước phương Tây như Pháp, Đức, Mỹ, Anh,... 
được đầu tư rất bài bản và ngành quan hệ công 
chúng PR (People Relations) đóng vai trò then 
chốt, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa 
và khoa học hóa. Tuy nhiên, trên thế giới và đặc 
biệt là tại phương Tây, sự chuyên nghiệp và khoa 
học hóa này nằm trong bối cảnh hệ thống truyền 


Số 1+2, tháng 1/2024 


si 


thông bị chỉ phối bởi chủ nghĩa tân tự do dẫn đến 
sự hạn chế của nhà nước trong quá trình định 
hình và chuyên tải chính sách đến với người dân. 

Hệ quả là sự suy giảm các chính sách phúc lợi 
trong hai thập kỷ qua ở châu Âu, cụ thể là việc 
giảm bớt và suy yếu trong kiểm soát công với 
nhiều dịch vụ xã hội bao gồm giáo dục, nhà ở, 
chăm sóc sức khỏe và lương hưu [9]. Ví dụ, tại 
Vương quốc Anh, Chính phủ Liên minh Đảng 
Dân chủ Tự do và Bảo thủ đã đề ra các khoản cắt 
giảm ch tiêu công lớn cho giai đoạn 2010-2015, 
bao gồm. cắt giảm 21% tài trợ cho giao thông 
vận tải; cắt giảm 24% tài trợ cho văn hóa, truyền 
thông và thể thao; cắt giảm 29% cho các vấn đề 
môi trường, thực phẩm và nông thôn chỉ tiêu và 
51% chỉ tiêu của chính quyền địa phương [12]. 
Trên khắp châu Âu, những thay đổi như vậy đã 
dẫn đến sự gia tăng chi phí sử dụng dịch vụ công, 
tăng học phí, tăng tuổi nghỉ hưu và chuyền từ 
lương hưu công sang lương hưu tư nhân. 

Tại Nhật Bản, các diễn ngôn trong truyền thông 
về chính sách liên quan tới thị trường lao động số 
hay vẫn đề công nghệ cũng bị ảnh hưởng bởi chủ 
nghĩa tân tự do và đã có sự dịch chuyên đi ngược 
lại với những truyền thống về lao động vốn là 
nên tảng cho thành công phát triển kinh tế trước 
kia của nước Nhật. TS. Shibata Saori đã phân 
tích truyền thông Nhật Bản liên quan tới chuyên 
đôi số và sự thịnh hành trong những năm gần đây 
của công việc trên các nền tảng số. Shibata chỉ 
ra rằng đời sống chật vật và công việc bất định 
của phân lớn những người làm việc tự do (gig 
workers/freelancer) là bằng chứng đi ngược lại 
những luận điểm lạc quan ban đầu của giới cầm 
quyên khi đưa ra chính sách ủng hộ sự gia tăng 
của các công việc tự do trên nên tảng sỐ [13. 14]. 

Ở Mỹ, các chính trị gia và doanh nhân thường 
tuyển dụng các chuyên gia PR là các cựu phóng 
viên, biên tập viên, nhà báo giàu kinh nghiệm để 
phụ trách công tác truyền thông các chính sách 
của họ, với kinh phí đầu tư lớn. Ví dụ, theo số 


liệu của NBC News, năm 2024 ghi nhận số tiền 
được chỉ cho các chiến dịch chính trị, tranh cử 
lên tới 10 tỷ USD, phá kỉ lục của các năm trước 
[15]. Tuy vậy, việc đầu tư lớn cho các chiến dịch 
truyền thông như vậy liệu đã thực sự đạt được 
hiệu quả trong việc tạo đồng thuận xã hội và đưa 
xã hội thay đồi theo hướng tích cực hay chưa vẫn 
còn nhiều dấu hỏi lớn, đặc biệt đối với thực tế 
phân cực về quan điểm chính trị trong hầu hết 
các vấn đề lớn đối với nội bộ nước Mỹ như biến 
đổi khí hậu, quyền của các nhóm yếu thế, chính 
sách bảo hiểm sức khỏe xã hội, v.v...[16-1§]. 
Lấy ví dụ về cách tiếp cận truyền thông ở 
phương Tây liên quan tới nghị sự về môi trường, 
TS. Vương Quân Hoàng và cộng sự nhận định 
“chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu đã và 
đang được các quốc gia và đảng phải chính trị 
vận dụng như một dạng vũ khí được phối hợp sử 
dụng với các chiến lược chính trị, kinh tế, và địa 
chính trị... đôi khi đi chệch khỏi mục đích chính 
là bảo vệ môi trường ` và “ không nơi nào mà sự 
chia rẽ đảng phải về vấn đê biến đổi khí hậu lại 


có khả năng gáy ra nhiêu hậu quả cho các nô 


lực quốc tế nhằm làm chậm sự nóng lên toàn cẩu 
hơn ở Hoa Kỳ” [18]. Điều này đã dẫn tới suy 
giảm niềm tin vào khoa học, cũng như sự khó 
khăn trong việc đạt được sự đồng thuận chung 
và hợp tác chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. 

Qua các ví dụ trên, việc tân tự do hóa 
(neoliberalization) của truyền thông về các chính 
sách liên quan tới sinh kế, môi trường, giáo dục, 

v... ở các nước phương Tây đã tạo ra không ít 
khó khăn cho các Chính phủ trong việc đạt được 
những đồng thuận đề thông qua và thực hiện các 
chính sách dải hơi nhằm giải quyết các vấn đề 
kinh tế và xã hội. 


Đặt vấn đề tại Việt Nam 

Khác với các nước phương Tây, nơi hệ thống 
truyền thông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ 
nghĩa tân tự do, hệ thống truyền thông và truyền 


JJII.JIII \II9MJIIL 


Số 1+2, thóng 1/2024 


133 


TRUYỀN THÔNG TRI THỨC 


Điểm mạnh 


Điểm cần khắc phục 


Hệ thống truyền thông quốc gia có độ bao phủ rộng 
khắp đến các vùng sâu, vùng xa. 

Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan truyền 
thông và chính quyền các cấp trong truyền thông chính 
sách. 


Hệ thống truyền thông không ngừng đổi mới 


Việc đưa tin có xu hướng đôi khi còn thiếu sự đa chiều. 


Các cơ quan truyền thông đôi khi còn bám sát vào các văn 
bản, chưa chú trọng phân tích làm rõ bối cảnh, nguyên 
nhân và tác động của chính sách. 

Chưa khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện 
đại như mạng xã hội, công nghệ số để tăng khả năng tiếp 
cận các đối tượng truyền thông. 


Bảng 1: Nhận diện các thế mạnh và thách thức về Truyền thông Chính sách tại Việt Nam 


thông chính sách tại Việt Nam năm trong môi 
trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa [19]. Do vậy, công tác truyền thông chính 
sách tại Việt Nam có những lợi thế và hạn chế 
đặc trưng. Đề truyền thông chính sách tại Việt 
Nam đạt được hiệu quả theo tinh thần của Chỉ 
thị 07 về việc thúc đây hiểu biết và phản biện, 
tạo đồng thuận xã hội, giới truyền thông tại Việt 
Nam cũng như các cơ quan hữu quan cần phát 
huy những thế mạnh và khắc phục những hạn 
chế. Trong Bảng 1 và các phần tiếp theo, chúng 
tôi đi sâu phân tích các thế mạnh và hạn chế liên 
quan tới truyền thông chính sách tại Việt Nam. 


Thế mạnh 

Hệ thống truyền thông bao phú 

Hệ thống truyền thông quốc gia Việt Nam 
gồm có nhiều kênh truyền thông như báo chí, 
phát thanh, truyền hình, xuất bản... đã phát triển 
với quy mô lớn, bao phủ rộng rãi đến các địa 
bàn thành thị cũng như vùng sâu, vùng xa, tận 
cấp thôn bản. Hệ thống truyền thông đồ sộ và 
bao quát này là lợi thế lớn để Việt Nam nâng 
cao hiệu quả truyền thông chính sách. Đây có 
thể coi là một trong những “vũ khí” hữu hiệu để 
Chính phủ truyền thông các chính sách một cách 
thường xuyên, liên tục đến người dân. Theo số 
liệu của Bộ TT&TT, đến hết tháng 4 năm 2023, 
Việt Nam có 808 cơ quan báo chí, bao gồm 138 
báo và 670 tạp chí. Trong đó, hiện có 6 cơ quan 
truyền thông đa phương tiện chủ lực gồm: Báo 
Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công 
an nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền 


hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam 
(VOV).[20]. 

Báo chí ở các địa phương đóng vai trò quan 
trọng trong việc phản ánh chính sách và tâm tư 
nguyện vọng của người dân, góp phần hoàn thiện 
các chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với 
báo chí, hoạt động phát thanh truyền hình cũng 
có bước phát triển vượt bậc thời gian qua. Tính 
đến thời điểm 15/4/2023, cả nước có 9.812 đài 
truyền thanh cấp xã/10.599 xã, phường, thị trấn. 
Trong số đó có 1.297 đài truyền thanh ứng dụng 
CNTT-VT [20]. Các kênh phát thanh truyền hình 
cũng luôn chú trọng đến hoạt động tuyên truyền 
chính sách đề đảm bảo người dân hiểu và thực thi 
chính sách một cách thuận lợi. 

Với hệ thống truyền thông đồ sộ như vậy, Việt 
Nam hoàn toàn có thể tận dụng để nâng cao hiệu 
quả truyền thông chính sách. Có thể đưa tin sâu 
hơn về bối cảnh, quá trình hình thành, mục đích 
của chính sách, giúp người dân hiểu rõ và ủng hộ 
hơn khi thực hiện. Đặc biệt, giờ đây với Internet 
và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác 
truyền thông chính sách càng có thể đi xa hơn 
nữa. Đó là những đòn bây quan trọng để nâng 
cao nhận thức và ý thức chấp hành chính sách 
của người dân, từ đó thúc đầy phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước. 

Phối hợp giữa cơ quan truyên thông 
và chính quyên trong truyền thông chính sách 

Trước đây, đã có những nhận định rằng sự 
phân chia về quản lý báo chí từ Trung ương đến 
địa phương theo cơ chế Bộ, ngành và các cơ 
quan báo chí dẫn đến sự phân tán nguồn lực, 


Số 1+2, tháng 1/2024 


Ki 


hành chính hóa bộ máy tổ chức và phương thức 
hoạt động, sinh ra nhiều tầng nấc trung gian 
trong mô hình tô chức. Tuy nhiên, từ ví dụ về 
công tác truyền thông chính sách liên quan tới 
kiểm soát đại dịch COVID-19, ta có thể thấy 
tiềm năng và ưu thế lớn của Việt Nam trong việc 
đạt được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan 
có thâm quyền và cơ quan truyền thông giúp 
việc đưa tin về chính sách kiểm soát đại dịch 
được thành công [21]. 

Tiếp nối sự thành công từ quá trình đấu tranh 
chống dịch COVID-I9, các cơ quan nhà nước 
và truyền thông hiểu rằng sự phối hợp chặt chẽ 
trong công tác chia sẻ thông tin, khai thác, và 
tuyên truyền mới có thể tạo ra hiệu quả rõ ràng. 
Tháng 9 năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết phối 
hợp truyền thông với 21 cơ quan báo chí Trung 
ương và cơ quan báo chí trực thuộc TP. Hồ Chí 
Minh. Nội hàm của chương trình phối hợp này 
bao gồm các nội dung liên quan đến tuyên truyền 
nghị quyết của Đại hội Đảng XIII, các nhiệm 
vụ và giải pháp của Trung ương và Thành phố 
trong công tác chống dịch COVID-19 và phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tại sự kiện này, 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh Phan Nguyễn Như Khuê khăng định hoạt 
động phối hợp đã đem đến nội dung phong phú, 
đa dạng, đúng định hướng, giúp chuyên tải thông 
tin, ý kiến đóng góp hữu ích.[22]. 

Trước đó, trong tháng 5 năm 2022, Cục Truyền 
thông Công An Nhân Dân (trực thuộc Bộ Công 
an đã tổ chức gặp mặt với Truyền hình Quốc hội, 
Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, và Báo Tiền 
Phong trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Bộ 
Công an và các cơ quan báo chí. Phó Cục trưởng 
Cục Truyền thông CAND Đại tá Trần Thanh 
Phong đã ghi nhận những đóng góp tích cực của 
hoạt động truyền thông giai đoạn đó. Các chương 
trình truyền thông chính sách đã giúp cho chiến 
dịch triển khai 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về 


dân cư và dự án Sản xuắt, cấp, quản lý CCCD; và 
các hoạt động phòng chống COVID-19 của lực 
lượng công an [23]. Trong cuộc họp báo định kỷ 
cuối năm 2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn 
Duy Thăng đã nhắn mạnh răng sự phối hợp trong 
công tác truyền thông giữa Bộ và các cơ quan 
báo chí đã đem lại hiệu quả. Các hoạt động của 
Bộ, ngành thường xuyên được các cơ quan báo 
chí đưa tin đầy đủ và chính xác song song với 
việc Bộ luôn chủ động cung cấp thông tin để các 
cơ quan báo chí kịp thời khai thác [24I. 

Có thê thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
có thâm quyên và truyền thông là nền tảng quan 
trọng cho việc thực hiện thành công những chính 
sách kinh tế, chính trị, xã hội, giúp giải quyết 
những vẫn đề mà xã hội quan tâm như đầy lùi đại 
dịch, triển khai cơ sở đữ liệu số quốc gia, v.v... 
Đây cũng là tiền đề cho việc tiếp thu và hình 
thành những sáng kiến giúp đổi mới các hình 
thức vận hành, thê chế liên quan tới truyền thông 
chính sách. 

Hệ thông truyền thông không ngừng đổi mới 

Song song với các mô hình truyền thông 
truyền thống với hệ thống xuất bản, truyền 
thanh, và truyền hình bao phủ, hệ thống báo chí, 
truyền thông ở cả cấp Trung ương và địa phương 
vẫn luôn tìm kiếm cách thức vận hành mới, liên 
UTC đôi mới sáng tạo, tiếp thu các sáng kiến trên 
nhiều phương diện để đạt được hiệu quả tối ưu 
trong truyền thông chính sách. Trong xu hướng 
nảy, vào ngày 24/11/2023, việc hình thành mạng 
lưới truyền thông Ngành Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) đã được Bộ TT & TT công bó. 
Mạng lưới truyền thông bao gồm đại diện lãnh 
đạo và chuyên viên, cán bộ phụ trách về truyền 
thông của 32 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 63 Sở 
TT&TT và sự tham gia của gần 80 nhà báo, 
phóng viên chuyên trách của trên 50 cơ quan 
báo chí [25]. Thay đối này được kì vọng sẽ thúc 
đây sự chủ động trong truyền thông chính sách 
ở khắp các cấp. 


JJII.JIII \II9MJlIL 


Số 1+2, thóng 1/2024 


135 


TRUYỀN THÔNG TRI THỨC 


Ở cấp Sở, các đơn vị truyền thông ở hai tỉnh 
Bình Phước và Quảng Ninh đã có những sáng 
kiến được đánh giá cao. Trung tâm Truyền Thông 
tỉnh Quảng Ninh - mô hình cơ quan báo chí hợp 
nhất cấp tỉnh đầu tiên của cả nước được thành 
lập năm 2019. Trung tâm trực thuộc tỉnh ủy được 
thành lập trên cơ sở hợp nhất về tô chức bộ máy, 
biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, 
gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hạ 
Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Công 
Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
Sau 3 năm đi vào hoạt động, mô hình đã khẳng 
định rõ nét vai trò truyền thông chủ động, định 
hướng, bắt nhịp nhanh với xu thế phát triển của 
báo chí hiện đại [26]. 

Đánh giá về mô hình này sau 3 năm hoạt động, 
ông Lê Hải (2022) khăng định đây là một quyết 
sách chính trị đúng đắn, gợi mở kinh nghiệm 
quý cho không chỉ tỉnh Quảng Ninh mà còn với 
các tỉnh thành phố khác [27]. Việc hợp nhất 4 
cơ quan truyền thông riêng lẻ đã không chỉ giúp 
tinh gọn bộ máy về số lượng nhân sự thuần túy, 
mà quan trọng hơn là sự thay đổi về chất của mô 
hình tô chức [27]. 

Trung tâm có định hướng khai thác sâu về 
nguồn tin - mỗi nguồn tin sẽ được tận dụng để 
tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông với tính 
chất đa dạng loại hình và phương thức tiếp cận. 
Như vậy, trung tâm đang vận hành theo hướng 
tiết kiệm nguồn lực, tránh trùng lặp nội dung và 
hình thức giữa các kênh thông tin, nhưng vẫn 
đảm bảo phương thức tiếp nhận phong phú của 
công chúng. Trong giai đoạn 2021 đến 2022, 
tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận sự tăng trưởng lớn 
và tận dụng được nguồn lực cho truyền thông 
chính sách từ mạng xã hội: trang facebook 
fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7 có 
300.000 người theo dõi; tài khoản tiktok với 
tên QMGnews, QMGTintucQuangNinh có trên 
10.000 lượt người theo dõi, thu hút 1,Š triệu lượt 
xem vào mỗi tháng: v.v...[28] 


Bên cạnh đó, sự thành công của Trung tâm 
này còn được thể hiện ở chỗ đơn vị đã chủ động 
cân bằng được giữa nhiệm vụ chính trị là tuyên 
truyền thông tin nhưng vẫn đảm bảo được lợi 
ích kinh tế. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng 
Ninh đã xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai 
đoạn 2019 - 2021 và, đạt tỷ lệ tự chủ chi thường 
xuyên của Trung tâm là 80% năm 2022. Theo 
số liệu mới nhất, năm 2022 là năm đầu tiên nền 
tảng số của Trung tâm mang lại doanh thu ở mức 
13.000USD, đặt ra nền tảng về phát triển kinh tế 
báo chí [2S]. 


Điểm cần khắc phục 

Việc đưa tin đôi khi còn thiếu sự đa chiều 

Theo các nhà nghiên cứu, một trong những 
hạn chế lớn của hoạt động truyền thông chính 
sách ở Việt Nam là tình trạng thiếu tính khách 
quan, thiếu cái nhìn đa chiều trong cách thức đưa 
tin. Cụ thể, một bộ phận cơ quan truyền thông có 
xu hướng áp đặt ý chí chủ quan, đưa tin theo cách 
hành chính, không chú ý đến việc phân tích bối 
cảnh đa chiều. 

Bên cạnh đó, sự đa dạng của các nhóm đối 
tượng tiếp nhận thông tin chính sách cũng chưa 
được chú ý đúng mức. Theo các nhà xã hội học, 
người dân Việt Nam hiện có sự khác biệt lớn về 
trình độ học vấn, độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế - xã 
hội giữa các nhóm [29]. Điều này đòi hỏi công 
tác truyền thông cần phải được “cá nhân hóa” 
hơn, hay thay đôi phương thức cho phù hợp với 
từng nhóm đối tượng cụ thê. 

Từ những vấn đề trên, cần có sự thay đôi trong 
tư duy và cách làm truyền thông chính sách sau: 

® Bồ sung thêm thông tin về bối cảnh, nguyên 

nhân, ý nghĩa của từng chính sách để tăng sự 
thuyết phục và hiểu biết của người dân 

® Đa dạng hóa ngôn ngữ và nội dung tuyên 

truyền cho phù hợp với từng nhóm đối 
tượng cụ thể như học sinh, TPƯỜI cao tuôi, 
nông dân... 


Số 1+2, tháng 1/2024 


Kếi 


® Áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông 
sáng tạo để khuyến khích tính tích cực tìm 
hiểu chính sách như đưa tin qua các hình 
thức như tranh biếm họa [30], nhóm kịch, tổ 
dân phó, câu lạc bộ sách, mạng xã hội... 
® Thử nghiệm các hình thức phản hồi và phản 
biện xã hội có tô chức trên truyền thông đại 
chúng cũng như mạng xã hội 
Chỉ khi lựa chọn nội dung và phương thức 
truyền tải phù hợp, truyền thông mới thực sự trở 
thành công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức 
và hành động của người dân đối với chính sách. 
Còn bám sát vào các văn bản, 
chưa chú trọng phân tích làm rõ bối cảnh, 
nguyên nhân và tác động của chính sách 
Theo các nhà nghiên cứu về truyền thông, một 
trong những hạn chế của công tác tuyên truyền 
chính sách ở Việt Nam là việc đưa tin thường 
dừng lại ở phạm vi các văn bản, chưa chú trọng 
làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, chiều sâu của các 
chính sách. Người dân do đó khó nắm bắt được 


ý nghĩa và ảnh hưởng 
thực tế của chính sách đối 
với họ. 

Theo Trọng Đạt (2020) 
[31], các cơ quan truyền 
thông cần đưa ra nhiều thông tin và phân tích 
hơn về sự cần thiết ban hành chính sách; bối cảnh 
kinh tế - xã hội tại thời điểm ra đời chính sách; 
đánh giá tác động tích cực - tiêu cực có thể có đề 
người dân hiểu rõ và chủ động tham gia. Khi đó, 
truyền thông mới thực sự trở thành cầu nối hai 
chiều giữa người dân và chính quyên trong mối 
quan hệ “cung - cầu” chính sách. 

Như vậy, các cơ quan truyền thông cần bổ 
sung thêm cái nhìn phân tích, đánh giá đa chiều 
về chính sách để truyền thông thực chất và hiệu 
quả hơn. Việc nắm chắc bối cảnh, nguyên nhân, 
tác động và ý nghĩa của chính sách là chìa khóa 
để truyền tải thành công thông tin đến người dân. 

Chưa khai thác hiệu quả các công cụ 
truyền thông hiện đại như mạng xã hội, 
công nghệ số 

Bên cạnh những kênh truyền thống, mạng xã 
hội và công nghệ số hiện đại cũng có tiềm năng 


J\JIII.JIINI NIOMJIL 


Số 1+2, thóng 1/2024 


137 


TRUYỀN THÔNG TRI THỨC 


to lớn trong truyền tải thông 
tin chính sách. Tuy nhiên, các 
nhà nghiên cứu đều có nhận 
định chung rằng Việt Nam vẫn 
cần nâng cao hơn nữa hiệu quả 
của việc khai thác các công 
cụ này [32]. 

Có 6 mạng xã 
hội phổ biến nhất 
toàn câu hiện tại gồm 
Facebook, Instagram, 
TIklok, WhatsApp, 
Twitter và Youtube. 
Theo khảo sát của 
Công ty nghiên cứu 
thị trường DataReportal 
(Singapore), trong số 10 
quốc gia có lượng người dùng Facebook, 
TikTok và Youtube nhiều nhất thế giới - Việt 
Nam lần lượt xếp vị trí thứ 6 (với 66,2 triệu 
người dung), 7 (với 50,6 triệu người) và 9 (với 
63 triệu người) [33]. Như vậy, tiềm năng đưa tin 
về chính sách qua các mạng xã hội là rất lớn. 
Nhưng các fanpage, trang cá nhân của lãnh đạo 
chính quyên, cơ quan truyền thông ít tương tác 
về chính sách. 

Việc đăng nội dung chính sách trên mạng xã 
hội còn mang tính hình thức, thiếu tương tác và 
đa dạng trong cách thể hiện. Hơn thế nữa, với 
tính chất cho phép sự lan truyền nhanh của mạng 
xã hội, việc xuất hiện những tin giật gân, câu 
view khiến việc truyền tải thông tin về chính sách 
cũng gặp không ít khó khăn [34] và đồng thời, 
đặt ra bài toán cấp thiết về việc quản trị khủng 
hoảng truyền thông, một vấn đề nhận được nhiều 
sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong thời g1an 
gần đây [30, 35]. 

Dẫu vậy, mạng xã hội và các nền tảng có thuật 
toán thông minh là xu thế tất yếu của thời đại, 
công tác truyền thông chính sách cần ứng dụng 
sáng tạo các hình thức truyền thông đa phương 


tiện, tương tác cao cũng 
nhằm thu hút sự quan 
tâm của công chúng 
trên mạng xã hội.. Bên 
cạnh đó, việc học tập, 
nghiên cứu để đưa ra 
những giải pháp cho 
việ kiếm soát, định 
hướng luồng thông tin 
sao cho đúng sự thật, 
khách quan, nhưng dễ 
gần, dễ tiêu thụ với 
độc giả là vấn đề cấp 
thiết [36]. Đặc biệt, khả 
năng về tương tác mở, 
cho phép sự phản biện, 
tham gia của cộng đồng 
là một tính năng mạnh của mạng xã hội và cần 
được lưu ý, nghiên cứu sâu hơn đề ứng dụng vào 
công tác truyền thông chính sách tại Việt Nam. 


Kết luận 

Để công tác truyền thông chính sách đạt hiệu 
quả cao hơn, thực sự thực hiện phương châm để 
“dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân 
làm - dân thụ hưởng,” chúng tôi cho rằng cần tận 
dụng các lợi thế sẵn có như: ¡) hệ thống truyền 
thông bao phủ; ii) sự phối hợp chặt chẽ giữa chính 
quyền và cơ quan truyền thông qua mạng lưới 
TT&TT; ii) tinh thân và lịch sử không ngừng đổi 
mới sáng tạo của hệ thống truyền thông. Bài viết 
cũng đưa ra những khía cạnh cần được khắc phục 
bao gồm i) sự thiếu tính đa chiều trong đưa tin; 
11) việc còn bám sát văn bản; 11) và hiệu quả chưa 
được cao của các công cụ truyền thông mới như 
mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo... v.v... .ETIITIItftWIINi 


Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyen, T.-D. and M.-T. Ho, People as the Roots (of the State): 
Democratic Elements in the Politics of Traditional Vietnamese 
Confucianism. Journal of Nationalism, Memory & Language 
Politics, 2019. 13(1): p. 90-1 10. 


Số 1+2, thóáng 1/2024 


Mơ 


2. Nguyễn Thùy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Truyền 
thông để “Dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm - 
dân thụ hưởng“ Tạp Chí Cộng Sản, 2022. 24-1 1-2022. 

3. Hồ Mạnh Tùng and Nguyễn Tô Việt Hà, Kinh tế báo chí: Yếu tố 
con người trong hệ sinh thái truyền thông của thời đại 4.0. Tạp 
chí Thông Tin & Truyền Thông, 2023. 9: p. 9/2023. 

4. Hồ Mạnh Tùng and N.T.V. Hà, Làm rõ một số xu hướng ảnh 
hưởng lên cung và cầu trong kinh tế báo chí trong thời đại 
công nghệ 4.0. Tạp chí Thông Tin & Truyền Thông, 2023. 
10(10/2023). 

5. Vuong, Q.H., Meadering Sobriety. 2023: https://www.amazon. 
com/dp/B0C2TXNX6L/. 


6. Mantello, P., et al., Machines that feel: behavioral 
determinants of attitude towards affect recognition 
technology—upgrading technology acceptance theory with 
the mindsponge model. Humanities and Social Sciences 
Communications, 2023. 10(1): p. 430. 


7. Vuong, Q.H., The Kingfisher Story Collection. . 2022: htfps:// 
www.amazon.com/dp/B0BG2NNHYS. 


8. Braman, S., Where has media policy gone? Defining the field 
in the twenty-first century. Communication Law and Policy, 
2004. 9(2):p. 153-182. 


9. Picard, R.G., Isolated and particularised: The state of 
contemporary media and communications policy research. 
Javnost-The Public, 2016. 23(2): p. 135-152. 


10. Clarke, T. and C. Pitelis, The Political Economy of 
Privatization. 1995, London: Routledge. 


11. Roland, G. and 1. Stiglitz, Privatization: Successes and 
Failures. 2008, New York: Columbia University Press. 


12. United Kingdom. Spending Review Cm7942. London: HM 
Treasury. . 2010 [cited 2023 December 09]; Available from: 
https://www.gov.uk/government/publications/spending- 
review-2010. 


13. Shibata, S., Digitalization or flexibilization? The changing 
role of technology in the political economy ofJapan. Review of 
International Political Economy, 2022. 29(5): p. 1549-1576. 


14. Shibata, S., Gig Work and the Discourse of Äutonomy: 
Fictitious Freedom in Japan Digital Economy. New Political 
Economy, 2020. 25(4): p. 535-551. 


15. Ben Kamisar. Political ad spending for 2024 expected to 
shatter S10 billion, breaking record. NBC News 2023 [cited 
2023 Decembser 09]; Available from: https://www.nbcnews. 
com/politics/2024-election/political-ad-spending-2024- 
expected-shatter-10-billion-breaking-record-rcna104402. 

16. Chinn, S.„ P.S. Hart, and S. Soroka, Politicization and 
polarization in climate change news content, 1985-2017. 
Science Communication, 2020. 42(1): p. 112-129. 


17. Redmond, T.1., Political tribalism in America: How hyper- 
partisanship dumbs down democracy and how to fix it. 2022: 
McFarland. 

18. Vuong, Q.H., M.-H. Nguyen, and V.-P. La, Bàn về “vũ khí hóa” 
nghị sự chống khủng hoảng khí hậu và sinh thái: Rủi ro, thực tế 
và hậu quả. Tạp chí Kinh tế & Dự báo, 2023(23/1 1/2023). 

19. Phạm Minh Chính and V.Q. Hoàng, Kinh tế Việt Nam: Thăng 
trầm và đột phá. 2009: Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật. 

20. Trinh Thu Trang. Hoàn thành sắp xếp các cơ quan báo chí 
theo quy hoạch phát triển. 2023 [cited 2023 December 08]; 
Available from: https://ictvietnam.vn/hoan-thanh-sap-xep- 
cac-co-quan-bao-chi-theo-quy-hoach-phat-trien-57229.html. 

21. Nguyen, H.K. and M.T. Ho, Vietnam's COVID-19 Strategy: 
Mobilizing Public Compliance Via Accurate and Credible 
Communications. ISEAS Perspective, 2020. 2020(69): p. 1-14. 


22. Đặng Trung Kiên. Ký kết phối hợp truyền thông với 21 cơ 
quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí thuộc TP Hồ 
Chí Minh. Quân đội Nhân dân 2023 [cited 2023 December 09]; 
Available from: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/ky-ket- 
phoi-hop-truyen-thong-voi-21-co-quan-bao-chi-trung-uong- 
va-cac-co-quan-bao-chi-thuoc-tp-ho-chi-minh-705589. 

23. Minh Đức. Tăng cường phối hợp truyền thông giữa Bộ 
Công an và các cơ quan báo chí. Tiền Phong 2022 [cited 2023 
December 09]; Available from: https://tienphong.vn/tang- 
cuong-phoi-hop-truyen-thong-giua-bo-cong-an-va-cac-co- 
quan-bao-chi-post1436345.tpo. 

24. Mạnh Quân. Phối hợp truyền thông giữa Bộ Nội vụ và các 
cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu 
quả. Tạp chí Tổ chức nhà nước 2023 [cited 2023 December 09]; 
Available from: https://tcnn.vn/news/detail/56759/Phoi-hop- 
truyen-thong-giua-Bo-Noi-vu-va-cac-co-quan-thong-tan-bao- 
chi-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-hieu-qua.html. 

25. Trọng Đạt. Hình thành mạng lưới truyền thông chính sách 
ngành TT&TT. VietnamNet 2023 [cited 2023 December 09]; 
Available from: https://vietnamnet.vn/hinh-thanh-mang-luoi- 
truyen-thong-chinh-sach-nganh-tt-tt-22 18786.html. 


26. Thu Chung. Dấu ấn mô hình trung tâm truyền thông 
đầu tiên trên cả nước. Báo Quảng Ninh, 2023 [cited 2023 
December 08]; Available from: https://baoquangninh.vn/ 
dau-an-mo-hinh-trung-tam-truyen-thong-dau-tien-tren-ca- 
nuoc-3167971.html. 

27. Le Hai, Mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: 
Nhìn từ định hướng phát triển thành tổ hợp truyền thông của 
khu vực Đông Bắc. Tạp Chí Cộng Sản, 2022. 

28. Minh Ha. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Bắt 
nhịp chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại. 2023 [cited 
2023 December 08]; Available from: https://www.quangninh. 
gov.vn/chuyen-de/chu-de-nam/Trang/ChiTietTinTuc. 
aspx?nid=123335. 


29. Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Phương Mai, and N.T. Quỳnh, Cơ 
cấu dân số và những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế tại Việt 
Nam. Tạp chí Tài chính, 2023. 2022. 

30. Ho, M.-T., J. Progler, and Q.-H. Vuong, An Anatomy of 
Satirical Cartoons in Contemporary Vietnam: Political 
Communication and Representations of Systemic Corruption 
in aOne-party State. Asian Studies Review, 2021. 45(4): p. 71 1- 
728. 

31. Trọng Đạt. Nhận thức mới về cách làm truyền thông chính 
sách. 2023 [cited 2023 December 09]; Available from: https:// 
vietnamnet.vn/nhan-thuc-moi-ve-cach-lam-truyen-thong- 
chinh-sach-2219276.html. 

32. Vũ Trọng Lương, Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
truyền thông chính sách trên nền tảng internet ở Việt Nam. Tạp 
Chí Cộng Sản,, 2023. 02/02/2023. 

33. Bằng Hưng. “Choáng” với lượng người sử dụng mạng 
xã hội ở Việt Nam. Người Lao Động 2023 [cited 2023 
December 09]; Available from: https://nld.com.vn/cong-nghe/ 
choang-voi-luong-nguoi-su-dung-mang-xa-hoi-o-viet- 
nam-20230609163100458.htm. 

34. Cao Thu Hằng and L.T. Tuyến, Nâng cao hiệu quả sử dụng các 
phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị ở 
Việt Nam hiện nay. Tạp chí Cộng Sản,, 2022(20-12-2022). 

35. Vũ Thị Hương Thảo, Xử lý khủng hoảng truyền thông trong 
cơ quan hành chính nhà nước. Quản lý nhà nước, 2023(329): 
p.8- TT. 

36. Vuong, Q.-H., The (ir)rational consideration of the cost of 


science in transition economies. Nature Human Behaviour, 
2018. 2(1): p. 5-5. 


JII NIlL9MUIL 


J\IIL\ 


[ 
Ũ 


Số 1+2, tháng 1/2024 


139 


